Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 1 
Quyên Thứ 10 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM KHEN THẮNG ĐỨC 
Thứ 5 


Bấy giò, cụ thọ Xá-lợi-tử, cụ thọ Đại Mục-liên, cụ thọ Đại Ảm Quang, cụ thọ Thiện Hiện thấy 
là bậc được nhiều người trông biết. Các Đại Bí-sô và Bí-sô-ni cùng là chúng các Bồ- tát Ma-ha-tát và 
Ô-ba-tô-ca, Ô-ba-tư-ca đều từ tòa đứng dậy, cung kính chấp tay, cùng thưa Phật rằng: 


Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Đại Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! 
Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Quảng Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có 
bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Đệ nhất Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa là Thắng Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Diệu Ba- 
la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vi diệu Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! 
Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Tôn Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có 
bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Cao Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa là Tối Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Cực Ba-la- 
mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Thượng Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! 
Bằ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vô thượng Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát 
có bao Bá(-nhã Ba-la-mật-đa là Vô thượng thượng Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Đẳng Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bằ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
là Vô đẳng Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vô đẳng đẳng 
Ba-la-mật-đa. 


Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vô đối Ba-la-mật-đa. Thế 
Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Như hư không Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát 
Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Tự tướng không Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát 
có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Cộng tướng không Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Nhất thiết pháp không Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa là Bắt khả đắc không Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa là Vô tánh không Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là 
Tự tánh không Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vô tánh tự 
tánh không Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vô biến dị 
không Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vô sanh Ba-la-mật- 
đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vô diệt Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát 
Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vô nhiễm Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Vô tịnh Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa là Tịch tĩnh Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Viễn ly Ba- 
la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Tịch chỉ Ba-la-mật-đa. Thế 
Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Điều phục Ba-la-mật-đa. 


Bạch Thế Tôn! Bằ-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Minh chú Ba-la-mật-đa. Thế 
Tôn! Bô-tát Ma-ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Thành đê Ba-la-mật-đa. Thê Tôn! Bô-tát Ma- 


ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Khai phát tất cả công đức Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma- 
ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Thành tựu tất cả công đức Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma- 
ha-tát có bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Năng phá tất cả Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát có 
bao Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Bất khả khuất phục Ba-la-mật-đa. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rất diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng bố thí. Nẵng viên mãn vô đẳng đẳng bố 
thí. Năng đầy đủ vô đẳng đắng Bồ thí Ba-la- -mật-đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô 
biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đè. 


Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất 
diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng tịnh giới, năng viên mãn vô đẳng đẳng tịnh giới và 
năng đầy đủ vô đẳng đẳng tịnh giới Ba-la-mật-đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô 
biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp. nghĩa là Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đè. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rất diệu, đú đại thế lực, năng tu hành vô đắng đẳng an nhẫn, năng viên mãn vô đẳng đẳng an 
nhẫn và năng đầy đủ vô đẳng đắng An nhẫn Ba-la- mật-đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là 
thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, 
nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất 
diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng tỉnh tiến, năng viên mãn vô đẳng đẳng tỉnh tiễn và 
năng đầy đủ vô đẳng đẳng Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô 
biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đè. 


Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất 
diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng tĩnh lự, năng viên mãn vô đẳng đẳng tĩnh lự và năng 
đầy đủ vô đẳng đẳng Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù 
thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rẤt diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng bát-nhã, năng viên mãn vô đẳng đắng bát- 
nhã và năng đầy đủ vô đẳng đẳng Bát-nhã Ba-la- mật-đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là 
thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, 
nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng, rất diệu, đủ đại thế lực, năng an trụ vô đẳng đẳng nội không, ngoại không, nội ngoại không, 
không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, 
tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp 
không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Năng viên mãn vô 
đẳng đẳng nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng nội không cho đến vô 
tánh tự tánh không. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu 
trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rẤt diệu, đủ đại thế lực, năng an trụ vô đẳng đẳng chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư 
vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, 
bắt tư nghì giới. Năng viên mãn vô đẳng đẳng chơn như cho đến bắt tư nghì giới. Năng đầy đủ vô 
đẳng đẳng chơn như cho đến bất tư nghì giới. Năng được tự thể vô đẳng đắng nghĩa là thân vô biên 


thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô 
thượng Chánh đăng Bô-đê. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Năng viên mãn vô đẳng đẳng bốn niệm 
trụ cho đến tám thánh đạo chỉ. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chỉ. 
Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng. hảo diệu trang nghiêm. Năng 
chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rẤt diệu, đủ đại thế lực. Năng an trụ vô đẳng đẳng khổ tập diệt đạo thánh đề. Năng viên mãn 
vô đẳng đẳng khổ tập diệt đạo thánh đế. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng khỗ tập diệt đạo thánh đế. Năng 
được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng. hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng 
được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng bốn tĩnh lự. bốn vô lượng, bốn vô sắc 
định. Năng viên mãn vô đẳng đẳng bốn tính lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Năng đầy đủ vô đẳng 
đắng bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô 
biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đè. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rẤt diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ 
định, mười biến xứ. Năng viên mãn vô đẳng đẳng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 
mười biến xứ. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến 
xứ. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. 
Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đè. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rẤt diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng không, vô tướng, vô nguyện giải thoát 
môn. Năng viên mãn vô đẳng đẳng không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Năng đầy đủ vô đẳng 
đẳng không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô 
biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đè. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng đà-la-ni môn, tam-ma-địa môn. Năng viên 
mãn vô đẳng đẳng đà-la-ni môn, tam-ma-địa môn. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng đà-la-ni môn, tam-ma- 
địa môn. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang 
nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng: rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng bậc Bồ-tát Ma-ha-tát. Năng viên mãn vô 
đẳng. đẳng bậc Bồ-tát Ma-ha-tát. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng bậc Bồ-tát Ma-ha-tát. Năng được tự thể 
vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô 
đắng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng ngũ nhãn, lục thần thông. Năng viên mãn 
vô đẳng đẳng ngũ nhãn, lục thần thông. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng ngũ nhãn, lục thần thông. Năng 
được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng. hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng 
được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại 
giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Năng viên mãn vô đẳng đẳng Phật 
mười lực cho đến mười tám pháp Phật bắt cộng. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng Phật mười lực cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng. Năng được tự thể vô đẳng đắng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng 
hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. 
Năng viên mãn vô đẳng đẳng pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng pháp vô 

vong thất, tánh hằng trụ xả. Năng được tự thể vô đẳng đắng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng 
hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đắng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng 
Bô-đề. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát rất tôn rất thắng, rất 
thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 
tướng trí. Năng viên mãn vô đẳng đẳng nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Năng đầy đủ 
vô đẳng đắng nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa 
là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, 
nghĩa là Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề. 


Bạch Thế Tôn! Như Lai cũng do tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, năng tu hành an trụ viên mãn 
đầy đủ các thứ công đức vậy, nên mới được sắc vô đẳng đẳng, được thọ tưởng hành thức vô đẳng 
đẳng. Chứng vô đẳng đẳng Bồ-đề, rồi chuyển vô đẳng đẳng pháp luân, để độ thoát vô lượng các loại 
hữu tình, khiến được thù thắng lợi ích an vui. 


Các Đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cùng với Bát-nhã Ba-la-mật-đa siêng năng tu học các thứ 
công đức thảy đều viên mãn, đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, sẽ chứng Vô thượng Chánh 
đẳng Bồ-đề, đang chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Quay xe diệu pháp, độ vô lượng chúng, khiến 
được thù thắng lợi ích an vui. Vậy nên, Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn nơi tất cả pháp độ đến 
bờ bên kia, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma- 
ha-tát tẤt cả thế gian, hoặc trời, hoặc người, a-tố-lạc thảy đều nên cúng dường cung kính, tôn trọng 
tán thán thủ hộ, khiến đối Bát-nhã Ba-la-mật-đa tỉnh tiến tu hành không chướng không ngại. 


Bấy giò, Thế Tôn bảo các Thanh văn và các Bồ-tát Ma-ha-tát thảy rằng: Đúng như thế, như 
thế! Như Ngươi đã nói, tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát tắt cả thế gian, hoặc trời, 
hoặc người, a-tố-lạc thảy đều nên cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán thủ hộ, khiến đối Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa tỉnh tiến tu hành không chướng không ngại. 


Vì sao thế? Vì nhờ Bồ-tát Ma-ha-tát này nên thế gian được có người trời xuất hiện. Nghĩa là 
đại tộc Sát-đế-lợi, đại tộc Bà-la-môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ, hoặc Vua chuyển luân. Hoặc 
trời Tứ đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa 
tự tại. Hoặc trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm. Hoặc trời Quang, trời 
Thiếu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh. Hoặc trời Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô 
lượng tịnh, trời Biến tịnh. Hoặc trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả. 
Hoặc trời Vô tưởng hữu tình. Hoặc trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời 
Sắc cứu cánh. Hoặc trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ và tròi Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ xuất hiện nơi đời. 


Vì nhờ Bồ-tát Ma-ha-tát này nên mới được có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, 
Bồ-tát Ma-ha-tát và các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác xuất hiện ra đời. Vì nhờ Bằ-tát Ma-ha-tát 
này nên thế gian được có Tam bảo xuất hiện làm đại lợi ích cho các hữu tình. Vì nhờ Bồ-tát Ma-ha- tát 
này nên thế gian được có các thứ tư sanh lạc cụ xuất hiện. Nghĩa là ăn uống, áo mặc, đồ nằm, phòng 
nhà, đèn sáng, ngọc ma-ni, chơn châu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, vàng bạc thảy xuất hiện nơi 


đời. Tóm lại mà nói: Tất cả thế gian vui người trời và vui Niết-bàn, không một thứ nào chẳng đều do 
Bô-tát Ma-ha-tát như thê mà có được! 


Sở vì sao? Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này tự chánh tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, 
Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính an trụ nội không, ngoại không, 
nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh 
không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, 
nhất thiết pháp không, bắt khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, cũng 
dạy kẻ khác an trụ. Tự an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, 
bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp. định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bắt tư nghì giới, cũng dạy 
kẻ khác an trụ. Tự chính tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính an trụ khổ tập diệt đạo thánh 
đế, cũng dạy kẻ khác an trụ. Tự chính tu hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, cũng dạy kẻ 
khác tu hành. Tự chính tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, cũng 
dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, cũng dạy kẻ khác 
tu hành. Tự chính tu hành đà-la-ni môn, tam-ma-địa môn, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu 
hành các bậc Bồ-tát, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành ngũ nhãn, lục thần thông, cũng dạy 
kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành pháp vô vong thắt, 
tánh hằng trụ xả, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành nhắt thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 
tướng trí, cũng dạy kẻ khác tu hành. 


Vì vậy, nên do nhờ tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bằ-tát Ma-ha-tát này, tất cả hữu tình đều được 
thù thăng lợi ích an vui. 


Quyền Thứ 10 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM HIỆN TƯỚNG LƯỠI 
Thứ 6 


Bấy giò, Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ 
tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô sô các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật mười phương hằng 
hà sa thảy. Lúc bấy giờ, trong các cõi Phật phương Đông hằng hà sa thảy, đều có vô lượng vô số Bồ- 
tát Ma-ha-tát xem thấy quang ấy rồi, đều đến chỗ Phật đãnh lễ cung kính bạch Thế Tôn rằng: Thần 
lực ai đây và vì duyên chỉ mà hiện điềm lành này? 


Khi ấy, các Đức Phật kia đều bảo các Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua 
phương Tây có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên 
hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô 
lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi các thế giới các Phật mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy 
quang đây tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy. 


Khi ấy, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật rằng: 
Chúng tôi muôn qua thê giới Kham Nhân, xem lề cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng Bô- 
tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Lúc đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật 
vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh 
cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng 
diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui đứng một bên. 


Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Nam đều có vô lượng vô số Bằ-tát Ma- 
ha-tát xem thầy quang đây rôi, đêu đên chỗ Phật này, đảnh lễ cung kính bạch Thê Tôn răng: Thần 
lực ai đây, lại vì duyên chỉ mà hiện điềm lành này? 


Lúc đó, các Phật kia đều bảo các Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương 
Bắc có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên hiện tướng 
lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số 
các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật. Nay thấy quang đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện 
ra vậy. 


Khi ấy, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật rằng: 
Chúng tôi muôn qua thê giới Kham Nhân, xem lề cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng Bô- 
tát Ma-ha-tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Lúc đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật 
vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh 
cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng 
diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui đứng một bên. 


Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thầy ở phương Tây đều có vô lượng vô số Bằ-tát Ma-ha- 
tát xem thây quang đây rồi, đêu đên chỗ Phật này đảnh lễ cung kính, bạch Thê Tôn răng: Thân lực ai 
đây, lại vì duyên chỉ mà hiện điêm lành này? 


Khi đó, các Phật kia đều bảo các Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương 
Đông có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đắng 
Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên hiện 
tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng 
vô số các thứ sắc quang, soi khắp thế giới các Phật mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang 
đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy. 


Lúc đó, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: 
Chúng tôi muôn qua thê giới Kham Nhân xem lễ cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng Bô- 
tát Ma-ha-tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Khi ấy, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật, 
vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh 
cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng 
diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui đứng một bên. 


Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thầy ở phương Bắc đều có vô lượng vô số Bồ-tát Ma-ha- 
tát xem thây quang đây rồi, đêu đên chỗ Phật kia, đảnh lễ cung kính, bạch Thê Tôn rắng: Thân lực ai 
đây, lại vì duyên chỉ mà hiện điêm lành này? 


Khi đó, các Phật kia đều bảo Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Nam 
có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên hiện tướng 
lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số 


các sắc quang, khắp soi thế giới các Phật ở mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang đây, tức là 
do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy. 


Lúc ấy, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: 
Chúng tôi muôn qua thê giới Kham Nhân xem lễ cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng Bô- 
tát Ma-ha-tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Khi đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật 
vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh 
cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng 
diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui qua đứng một bên. 


Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Đông Bắc đều có vô lượng vô số Bồ-tát 
Ma-ha-tát xem thây quang đây rồi, đêu đên chỗ Phật đảnh lề cung kính, bạch Thê Tôn răng: Thân lực 
ai đây, lại vì duyên chỉ mà hiện điêm lành này? 


Khi đó, các Phật kia đều bảo Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Tây 
Nam có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên hiện 
tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng 
vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang 
đây. tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy. 


Lúc ấy, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: 
Chúng tôi muôn qua thê giới Kham Nhân xem lễ cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng Bôồ- 
tát Ma-ha-tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Khi ấy, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật 
vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh 
cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng 
diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui đứng một bên. 


Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Đông Nam đều có vô lượng vô số Bồ-tát 
Ma-ha-tát xem thây quang đây rôi, đêu đên Phật này đảnh lễ cung kính bạch Thê Tôn răng: Thân lực 
ai đây, lại vì duyên chỉ mà hiện điêm lành này? 


Khi đó, các Phật kia đều bảo các Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương 
Tây Bắc có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên 
hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô 
lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật hằng hà sa thảy ở mười phương. Nay thấy 
quang đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy. 


Lúc đó, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: 
Chúng tôi muôn qua thê giới Kham Nhân xem lễ cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng Bô- 
tát Ma-ha-tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Khi ấy, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật 
vô lượng vô sô chúng Bô-tát Ma-ha-tát đêu lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rôi nghiêm chỉnh 
câm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tâu các thứ thượng 


diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui đứng một bên. 


Bấy giò, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Tây Nam đều có vô lượng vô số Bồ-tát 
Ma-ha-tát xem thây quang đây rồi, đêu đên Phật này đảnh lễ cung kính, bạch Thê Tôn răng: Thần 
lực ai đây, lại vì duyên chỉ mà hiện điễm lành này? 


Khi ấy, các Phật kia đều bảo các Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương 
Đông Bắc có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên hiện 
tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng 
vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật ở mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang 
này, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy. 


Lúc đó, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: 
Chúng tôi muôn qua thê giới Kham Nhân xem lễ cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng Bô- 
tát Ma-ha-tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Khi đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật 
vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh 
cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng 
diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui đứng một bên. 


Bấy giò, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Tây Bắc đều có vô lượng vô số Bồ-tát 
Ma-ha-tát xem thấy quang đây rồi, đều đến chỗ Phật kia đảnh lễ cung kính bạch Thế Tôn rằng: Thần 
lực ai đây, lại vì duyên chỉ mà có điềm lành này? 


Khi ấy, các Phật kia đều bảo các Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương 
Đông Nam có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hành Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên hiện 
tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng 
vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật ở mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang 
này, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy. 


Lúc đó, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: 
Chúng tôi muôn qua thê giới Kham Nhân xem lễ cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng Bô- 
tát Ma-ha-tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Lúc đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật 
vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh 
cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng 
diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui qua đứng một bên. 


Bấy giò, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Hạ đều có vô lượng vô số Bồ-tát Ma-ha- 
tát xem thấy quang đây rồi, đều đến chỗ Phật kia đảnh lễ cung kính bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai 
đây, lại vì duyên chỉ mà có điềm lành này? 


Khi ấy, các Phật kia đều bảo Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây lên trên phương 
Thượng có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn. Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hành Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên hiện 


tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng 
vô sô các thứ sắc quang, khắp soi thê giới các Phật hăng hà sa thảy ở mười phương. Nay thầy quang 
đây. tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy. 


Lúc ấy, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật rằng: 
Chúng Tôi muôn lên trên thê giới Kham Nhân xem lễ cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng 
Bô-tát Ma-ha-tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Lúc đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật 
vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh 
cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng 
diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui qua đứng một bên. 


Bấy giò, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ớ phương Thượng đều có vô lượng vô. sỐ Bồ-tát 
Ma-ha-tát xem thầy quang đây rồi, đêu đên chỗ Phật kia đảnh lễ cung kính bạch Thê Tôn rắng: Thần 
lực ai đây, lại vì duyên chỉ mà có điêm lành này? 


Khi ấy, các Phật kia đều bảo Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây xuống phương Hạ 
có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn. Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hành Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên hiện tướng 
lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số 
các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật hằng hà sa thầy ở mười phương. Nay thấy quang đây, 
tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy. 


Lúc ấy, các Bồ-tát Ma-ha-tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật rằng: 
Chúng tôi muôn xuông thê giới Kham Nhãn xem lễ cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các chúng 
Bô-tát Ma-ha-tát, cùng nghe Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Cúi xin Thê Tôn thương xót hứa cho! 


Khi đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật 
vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh 
cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng 
diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui qua đứng một bên. 


Bấy giò, trời Tứ đại vương chúng cho đến trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng cho đến trời 
Sắc cứu cánh đều cầm vô lượng các thứ hương, tràng hoa, nghĩa là hương xoa, hương bột, hương đốt, 
hương cây, hương lá, các thứ hương trộn lẫn. Tràng hoa thích ý, tràng hoa sanh loại, tràng hoa long 
tiền, vô lượng các thứ tràng hoa lẫn lộn và cầm vô lượng các thứ hoa trời: Hoa ốt-bát-la, hoa bát-đặc- 
ma, hoa câu-mỗ-đà, hoa bôn-trà-lợi, hoa vi diệu âm, hoa đại vi diệu âm và kỳ dư vô lượng các thứ hoa 
trời, đem đến chỗ Phật cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui qua đứng 
một bên. 


Bấy giờ, các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đã đến và bao nhiêu vô lượng trời cõi Dục, cõi Sắc đã hiến 
cúng các món món bảo tràng phan cái, chuỗi ngọc anh lạc và các thứ hoa hương. Vì thần lực Phật nên 
vọt lên không trung hiệp thành lọng đài, khắp che cõi Phật Tam thiên đại thiên. Bốn góc đỉnh trên đài 
đều có bảo tràng, bảo tràng trên lọng đài đều rũ chuỗi anh lạc và thắng phan sắc màu, tràng hoa ngọc 
lạ, những món món trang nghiêm rất đáng ưa thích. 


Trong hội lúc này có trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng hữu tình chấp tay cung kính mà bạch 
Phật rằng: Đời vị lai, chúng tôi thảy nguyện được làm Phật, tướng hảo oai đức như Thế Tôn ngày 
nay. Cõi nước trang nghiêm, Thanh văn, Bồ-tát, Thiên nhân chúng hội được chuyển pháp luân thảy 
đều như Phật ngày nay! 


Bấy giò, Thế Tôn biết tâm nguyện kia đã đối các pháp ngộ Vô sanh nhẫn, rõ thấu tất cả chẳng 
sanh chẳng diệt, không tác không vi, liền cười chúm chím. Diện môn lại. một lần nữa phóng các thứ 
sắc quang. Tôn giả A-nan liền từ tòa đứng dậy chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Nhân gì 
duyên chỉ, hiện mỉm cười này? 


Phật bảo A-nan: Từ tòa này dậy, trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng hội đã đối các pháp ngộ 
Vô sanh nhẫn. Ở đời đương lai, trải qua sáu mươi tám trăm ức đại kiếp tu hạnh Bồ-tát, rồi trong kiếp 
Hoa Tích sẽ được làm Phật đều đồng một hiệu là Giác Phần Hoa Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hành Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. 


-== 0O --- 


